Tổng hợp những món quà tặng Tết ý nghĩa 
FPT Camera * 23/10/2022 


Tết âm lịch Việt Nam là một trong những ngày lễ lớn không những là cơ hội 
chúng ta về quê sum họp gia đình mà còn là thời điểm chúng ta bày tỏ tình 
cảm đối với người than, bạn bè và đặt biệt là người quan trọng của mình. 
Để đây là một dịp có ý nghĩa nhất trong năm thì chúng ta không thể thiếu 
những món quà không chỉ tỉnh tế mà còn độc đáo dành cho những người 
mà ta quan tâm. Nắm bắt được tâm lý đó, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn 17 
món quà Tết ý nghĩa sau đây. 


1. Thiệp Tết 


Nhắc đến Tết thì chúng ta không thể không nhắc đến những mẫu thiệp chúc Tết đỏ, 
đầy lời chúc dành cho những dịp đặc biệt như thế này. Đối với những tấm thiệp đỏ, 
bạn có thể tinh tế gửi gắm những lời hay, ý đẹp, tâm tư của mình vào những tấm 
thiệp nho nhỏ để thân gửi đến gia đình của mình. Đây không đơn giản là một món 
quà đơn thuần mà đó là những tình cảm của bạn dành cho những người thân thiết 
với mình 


2. FPT Camera 


Khó có một ai sẽ nghĩ rằng trong dịp lễ Tết sẽ tặng một món quà là công nghệ. Tuy 
nhiên, khi bạn dành tặng món quà cho người than là món quà công nghệ thì đó 
chính là món quà vô cùng ý nghĩa và bắt kịp xu hướng công nghệ hiện nay. Ngoài 
những món quà công nghệ mới nổi như headphone, iphone,... thì giờ đây, FPT 
Camera cũng là một trong những món quà Tết đầy ý nghĩa khi bạn dành tặng cho 
gia đình, đồng nghiệp, bạn bè của bạn. 

Cùng EPT Camera thì bạn đã có một trong những món quà độc đáo để gửi tặng cho 
người nhà của mình. Đây không những là món quà hữu ích mà vô cùng hiện đại và 
có giá trị bền vững theo thời gian cùng nhiều dịch vụ và tiện ích kèm theo. 


3. FPT Play Box 


Cũng như với món quà FPT Camera, FPT Play Box là một trong những đồ công nghệ 
vô cùng đặc biệt để dành tặng bạn bè trong dịp lễ Tết. Dịch vụ truyền hình cùng 
những bộ phim ảnh giải trí mà FPT Play Box manh lại sẽ mang lại trải nghiệm tốt 
nhất cùng với người thân thường thức trong ngày Tết. 


4. FPT Smart Home 


Những ngôi nhà hiện đại và tiện nghi đã không còn là những điều xa lạ đối với mọi 
người. Sẽ thật tuyệt vời khi bạn sắm một ngôi nhà có thiết kế nội thất cao cấp và 


thông minh, cung cấp giải pháp tối ưu cho chất lượng cuộc sống của bạn và gia 
đình. 


5. Chậu hoa 


Tết đến xuân về thì người người nhà nhà đều sắm cho mình những chậu hoa xinh 
xắn về cho gia đình mình. Hiện nay trên thị trường Tết có nhiều sự lựa chọn nào là 
hoa đào, hoa huệ, hoa mai, hoa hồng,... thậm chí là những chậu cây cảnh trang trí 
bàn. Đây là một món quà ưa thích của nhiều người, vì thế sẽ là một sự lựa chọn hợp 
lý cho bạn khi tặng món quà này 


6. Tranh trang trí 


Những bức tranh trang trí treo tường hiện được tin dùng rất nhiều trong đa số nhà 
thông minh. Những bức tranh sẽ tạo điểm nhấn và mang lại chiều sâu ý nghĩa cho 
không gian nhà bạn. Khi bạn tặng tranh nghệ thuật trong ngày tết thì bạn nên chọn 
những bức tranh mang hình ảnh vui vẻ, may mắn để mang đến ngôi nhà bạn một 
nguồn năng lượng tích cực và tươi mới. 


7. Rượu champaign 


Theo truyền thống từ lâu đời của các nước phương Tây, đặc biệt là nước Pháp thì 
nghi thức cùng nhau chạm ly rượu vào đầu năm mang lại không khí vui vẻ, sum họp 
gia đình. Những ly rượu càng lâu đời, càng chất lượng và được lựa chọn kỹ càng 
không những là món quà cao cấp mà còn thể hiện sự tinh tế, yêu quý và tôn trọng 
từ người tặng. 


8. Bánh kẹo 


Một món mà chúng ta không thể thiếu khi nhắc về Tết đó chính là bánh kẹo. Từ lâu 
thì bánh kẹo đã là một món ăn tinh thần khi mà chúng ta hay nhâm nhi trò chuyện 
cùng nhau. Bất kỳ ai cũng có thể lựa chọn cho mình những loại bánh kẹo ngọt yêu 
thích cho mình. Nếu bạn lựa chọn đây là món quà để dành tặng cho người thân thì 
các loại bánh kẹo cao cấp sẽ là một ý tưởng tuyệt vời dành cho bạn đấy! 


9. Đồ trang trí 


Có nhiều mẫu mã các loại đồ trang trí như đồ nội thất, tranh vẽ, đồng hồ, đèn nhiều 
màu,... Theo nhu cầu của thị trường ngày càng cao thì đây là một trong những món 
đồ không thể thiếu góp phần tạo nên vẻ đẹp của ngôi nhà của bạn. Nếu bạn chưa 
có ý tưởng cho quà tặng thì bạn có thể chọn một trong những đồ trang trí để dành 
tặng cho bạn bè của bạn. Họ sẽ rất vui khi nhận món quà này đó! 


10. Bộ ấm trà 


Văn hóa Việt Nam đã gắn bó với trà đạo từ lâu đời. Để có thể thưởng thức trọn vị 
của trà thì ấm trà là một thứ không thể thiếu. Đặc biệt hơn, trong ngày lễ Tết thì gia 
đình sẽ sum họp lại và nhâm nhi bên cạnh những món ăn ngày tết và thưởng thức 
cùng với trà. Sẽ tuyệt vời hơn khi chúng ta có thể thưởng trà cùng với những bộ ấm 
trà cao cấp, sang trọng. Cho nên, lựa chọn những bộ ấm trà đẹp và chất lượng sẽ là 
lựa chọn thông minh để dành tặng cho ông bà, cha mẹ. 


11. Quà Tết 


Một giỏ quà Tết là điều không thể thiếu trong những ngày tết. Đây là một trong 
những đồ mà nhiều gia đình Việt Nam hiện nay dùng để trang trí cho ngôi nhà của 
mình. Giá của một giỏ quà dao động từ vài trăm cho đến vài triệu tùy theo giá trị 
của những món đồ bên trong của giỏ quà. Nếu chưa có ý tưởng nào hay vẫn chưa 
biết sắm món quà nào để tặng thì một giỏ quà Tết chính là sự lựa chọn hàng đầu 
dành cho bạn. 


12. Mút tết 


Tết đến xuân về thì món ăn vặt không thể thiếu đó chính là mứt tét. Mứt Tết từ lâu 
là một trong những món ăn không thể thiếu trên mâm cỗ ngày Tết cổ truyền của 
dân tộc ta. Miếng mứt ngọt ngào ngày Tết có vẻ như mang lại giá trị ý nghĩa khó 
quên trong những buổi gặp đoàn viên gia đình đầm ấm, khó quên. Trên thị trường 
hiện nay có rất nhiều loại mứt tết như mứt dừa, mứt khóm, hạt bí, hạt dưa,... với đa 
dạng mẫu mã và giá cả phải chăng tùy theo nhu cầu của bạn. Điều đặc biệt nhất là 
chất lượng sản phẩm đi kèm với mẫu mã sang trọng thể hiện thành ý và tấm lòng 
của bạn khi dành tặng cho gia đình bạn. 


13. Lịch để bàn - treo tường 


Trong thời đại công nghệ số như hiện nay thì chúng ta có nhiều ứng dụng dùng để 
theo dõi thời gian, do đó mà lịch truyền thống đã không còn sử dụng phổ biến nữa. 
Tuy nhiên, lịch truyền thống vẫn còn ý nghĩa trong ngày Tết. Bởi thế mà những cuốn 
lịch hay lịch treo tường hiện nay vẫn là một món quà độc đáo và quý giá với giá cả 
cạnh tranh vừa có giá trị kinh tế và giá trị tỉnh thần. 


14. Thực phẩm chức năng 


Công nghệ ngày càng hiện đại thì chúng ta càng có nhiều loại thực phẩm chức nằng 
nhằm hỗ trợ trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe hơn. Trong dịp lễ Tết chúng ta 
sẽ không tránh khỏi những món ăn nhiều dầu mỡ, cholesterol,... không tốt cho sức 
khỏe. Nếu bạn dành tặng cho người thân những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe thì người 
thân của bạn sẽ rất cảm tình với bạn. 


15. Đặc sản quê hương 
Ai đi ai nhớ quê nhà 
Nhớ canh rau muốn, nhớ cà dầm tương 


Khi nhắc đến đặc sản quê hương thì trong chúng ta luôn luôn có một nỗi nhớ riêng 
và niềm tự hào chung mỗi khi nói đến. Đó luôn là món quà quý báu mà chỉ có những 
ai rất là thân thiết mới được biếu tặng. Vì thế mà món quà quê luôn luôn là lựa chọn 
tốt mỗi dịp lễ Tết để thể hiện tấm lòng của bạn đến người thân thiết. 


16. Tranh thư pháp 


Mỗi bức tranh thư pháp đều chứa đựng ý nghĩa tinh tế nhất định. Mỗi con chữ đều 
thể hiện cái tâm cái hồn của người viết nói riêng và người nhận nói chung. Ý nghĩa 
của chữ cái khác nhau sẽ mang lại ý nghĩa sâu xa khác nhau cho nên khi các bạn 
tặng cho người thân, gia đình, bạn bè sẽ có thể thoải mái lựa chọn theo ý thích của 
mình. Thư pháp sẽ là một món quà tuyệt vời, thể hiện thành ý của người tặng và 
thay thế cho lời chúc của bạn nên đây sẽ là một món quà có ý nghĩa thiết thực trong 
dịp tết này. 


17. Vé du lịch 


Có nhiều gia đình lựa chọn Tết là cơ hội cho họ đi du lịch nghỉ dưỡng sau những 
ngày tháng làm việc vất vả. Xu thế cũng dần thay đổi, nhiều người lựa chọn đi du 
lịch xa, sang những nước châu Âu để trải nghiệm những điều mới, những nền văn 
hóa khác hay đi ngắm cảnh đẹp trời Âu. Ngoài ra, bạn có thể dành tặng chuyến nghỉ 
dưỡng cho bản thân cùng bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là dành tặng gia đình để 
cùng nhau tận hưởng cơ hội nghỉ dưỡng ngắn ngày. 


Tổng kết 


Tóm lại, các bạn có thể có nhiều sự lựa chọn dành cho ngày Tết này, FPT Camera 
sẽ cùng bạn chọn ra được Top 17 món quà Tết có ý nghĩa nhất dành cho người mà 
bạn yêu quý. Mong rằng những lời tốt đẹp nhất của bạn sẽ tới được gia đình, bạn 
bè, đồng nghiệp và bạn sẽ tìm được món quà ưng ý nhất dành cho khách hàng, đối 
tác, doanh nghiệp mà bạn đang hợp tác. 


